TƯ LIỆU CÒN LƯU TRUYỀN của ĐIỀU NGỰ GIÁC 
HOÀNG 
(Trần Nhân Tông) 
Thiền sư Thích Thanh Từ dịch nguyên ngữ. 


TỰA 
THIỀN TÔNG CHỈ NAM 


Trẫm thầm nghĩ: Phật không có Nam Bắc, mọi 
người đều có thể tu cầu. Tánh có trí ngu, đồng sẵn giác 
ngộ. Vì vậy, phương tiện dẫn dụ đám người mê, để 
sáng tỔ đường tắt sanh tử, là kinh điển của đức Phật. 
Đặt mực thước cho đời, làm mô phạm cho ngƯỜi sau, là 
trọng trách của các bậc Thánh trước (Tổ). Cho nên Lục 
Tổ nói: "Những bậc Thánh trước (Tổ) cùng Đại sư 
(Phật) không khác". Nên biết giáo pháp của Phật nhờ 
các bậc Thánh trước truyền bá ở đời. Nay trẫm đâu 
không thể lấy trách nhiệm các bậc Thánh trước làm 
trách nhiệm của mình, giáo pháp của Phật làm giáo pháp 
của mình. 

Vả lại, thuở trẫm còn niên thiếu, có chút ít hiểu 
biết vừa nghe lời dạy của Thiền sư thì tâm tư lóng lặng, 
bỗng dưng thanh tịnh, nên để tâm nơi nội giáo, tham 


cứu Thiền tông, dốc lòng tìm thầy, chí thành mộ đạo. 
Tuy ý nói hồi hướng đã nẩy mầm, mà cơ cảm xúc chưa 
thấu suốt. 

Năm mười sáu tuổi, Thái Hậu đã chán cõi đời, 
trãm nằm rơm gối đất, khóc ra máu mắt, đau đớn nát 
lòng; ngoài nỗi đau buồn này, đâu rảnh nghĩ việc khác. 
ChỈ vài năm sau, Thái Tổ Hoàng Đế cũng băng hà, lòng 
thương mẹ chưa nguôi, nỗi xót cha càng thống thiết, 
buồn thẳm tràn trề khó bề dẹp được. Trẫm nghĩ: Công 
cha mẹ đối với con, nuôi nấng vỗ về không thiếu điều 
gì, dù con phải xương tan, thịt nát vẫn chưa đủ đền đáp 
trong muôn một. Huống nữa, Thái Tổ Hoàng đế khai cơ 
lập nghiệp rất đổi gian nan, trị nước giúp đời càng thêm 
hệ trọng. Người đem đất nước giao cho ta khi còn thơ 
ấu, khiến ta ngày đêm canh cánh không chút thẳnh thơƠi. 
Ta lòng riêng tự bảo: trên đã không cha mẹ để nương 
tựa, dưới ngại chẳng xứng lòng dân mong đợi. Phải làm 
sao đây? Ta suy đi nghĩ lại: chi bằng lui về ở chốn núi 
rừng, tìm học Phật pháp để hiểu rõ việc lớn sanh tử, lấy 
đó đền đáp công ơn cha mẹ, chẳng hay hơn sao? Thế là 
chí trẫm đã quyết định. 

Đêm mùng ba tháng tử năm Bính Thân, niên hiệu 
Thiên Ứng Chính Bình thứ năm (1242), trẫm đổi y phục 
đi ra khổi cỬa cung bảo tả hữu rằng: "Trẫm muốn đi 


dạo để ngầm nghe lời dân, biết được chí dân, mới hiểu 
thấu nỗi khó khăn của họ". Bấy giờ tả hữu theo trẫm 
không quá bẩy tám người. Giờ hợi đêm ấy, trẫm cởi 
một ngựa lặng lẽ ra đi; sang sông thẳng về hướng đông, 
mới nói thực lòng cho tả hữu biết. Tả hữu ngạc nhiên, 
tất cả đều khóc. Giờ mẹo hôm sau, đến bến đò Đại Than 
bên núi Phả Lại, sợ có người biết, trẫm lấy áo che mặt 
qua sông, đi tắt theo đường núi. Đến tối vào nghỈ chùa 
Tăng Giác Hạnh, đợi sáng lại đi. Leo trèo lặn lội, núi 
hiểm suối sâu, ngựa mõi mệt không thể tiến lên được; 
trầm bèn bỏ ngựa vin vách đá lần bước, đến giờ mùi 
mới tới sườn núi Yên TỬ. Sáng hôm sau, trẫm trèo 
thẳng lên đỉnh núi, tham kiến vị đại Sa môn Quốc sư 
Trúc Lâm. Quốc sư vừa thấy trẫm mừng rỡ, ung dung 
bảo: 

"Lão tăng ở lâu nơi sơn dã, xương cứng mặt sầy, 
ăn rau đắng cắn hạt dẻ, uống nước suối dạo cảnh rừng, 
lòng như mây nổi theo gió đến đây. Nay Bệ hạ bỏ ngôi 
nhân chủ, nghỉ đến nơi quê hèn rừng núi, chẳng hay Bệ 
hạ mong cầu điều gì mà đến đây". 

Trẫm nghe nói, hai hàng nước mắt tự trào, đáp 
lại Sư rằng: "Trẫm còn thơ ấu vội mất hai thân, bơ vơ 
đứng trên sĩ dân không chỗ nương tựa. Lại nghĩ sự 
nghiệp các bậc đế vương đời trước, thịnh suy không 


thường, cho nên trẫm đến núi nầy chỉ cầu làm Phật, chớ 
không cầu gì khác". 

Sư bảo: "Trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ 
Ở trong tâm. Tâm lặng mà biết gọi là chơn Phật. Nay Bệ 
hạ nếu ngộ tâm này thì tức khắc thành Phật, không nhọc 
tìm cầu bên ngoài". 

Bấy giờ ông chú Trần Công, người em họ mà 
Tiên quân gởi gấm đứa con côi. Sau khi Tiên quân bỏ 
thế gian và quần thần, trẫm phong làm Thái sư tham dự 
quốc chính. Nghe tin trẫm trốn đi,ông liền sai tả hữu đi 
mỌi nơi dò tìm tung tích rỒi cùng người trong nước lên 
đến núi nầy. 

Gặp trẫm, ông thống thiết nói:"Thần nhận sự ủy 
thác của Tiên quân, tôn Bệ hạ làm chúa thần dân. Lòng 
dân trông đợi Bệ hạ như con nhỗ mong đợi cha mẹ. 
Huống nữa, ngày nay các cố lão trong triều đều là bề tôi 
thân thuộc, dân chúng sĩ thỨ ai cũng vui về phục tùng. 
Cho đến đứa bé lên bảy cũng biết Bệ hạ là cha mẹ dân. 
Vả Thái Tổ bỏ thần mà đi, nắm đất trên mồ chưa khô, 
lời dặn dò còn vắng bên tai. Nay Bệ hạ trốn lánh vào núi 
rừng, ẩn cư để mong thỏa chí mình. Như thần nghĩ, Bệ 
hạ tính kế tự tu thì có thể được, còn quốc gia xã tắc thì 
sao? ChỉỈ để lời dạy suông cho đời, chi bằng đem thân 
mình làm gương trước cho thiên hạ. BỆ hạ nếu không 


nghĩ lại, chúng thần cùng người trong thiên hạ đồng 
chết ngay hôm nay, quyết chí không trở về". 

Trẫm thấy Thái sư cùng các cố lão quần thần 
không có ý bỏ trẫm, liền đem lời bày tỏ với Quốc sư. 
Quốc sư cầm tay trẫm bảo: "Phàm làm đấng nhân quân, 
phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy 
tâm của thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn 
đón Bệ hạ trở về, Bệ hạ không về sao được. Song phần 
nghiên cứu nội điển, mong Bệ hạ đừng xao lãng". 

Vì thế, tẫm cùng mọi người trở về Kinh, miễn 
cưỡng lên ngôi. Khoảng hơn mười năm, những khi 
được rảnh rổi, trẫm họp các vị kỳ đức để tham cứu 
thiền, hỏi đạo và các kinh Đai thừa... đều nghiên cứu 
qua. Trẫm thường đọc kinh Kim Cang đến câu: "Ưng vô 
SỞ trụ nhi sanh kỳ tâm", trong khoảng để quyển xuống 
ngâm nga, bỗng nhiên tự ngộ. Liền đem sở ngỘ này viết 
thành bài ca, để tên là "Thiền Tông Chỉ Nam". Năm này, 
Quốc sư từ núi Yên TỬ về kinh, trẫm mời ở chùa Thắng 
Nghiêm, trông coi việc ấn bẳn các kinh. Trẫm đem tập 
sách này trình Sư, Sư xem qua liền tán thán rằng: "Tâm 
chư Phật ở trọn nơi đây, sao không nhân khắc ¡in các 
kinh, khắc in luôn để dạy kề hậu học". 

Trẫm nghe lời này, sai thợ viết chữ chân phương, 
ra lệnh khắc bản ¡n. Chẳng những để chỉ đường mê cho 


hậu thế, mà còn muốn tiếp nối công lớn các bậc Thánh 
nhơn đời trước. Vì thế tự làm lời tựa này. 


TỰA 
KHÓA NGHI SÁU THỜI SÁM 
HỐI 


Tiện lợi việc đi lại dưới sông trên bộ, là nhờ xe, 
thuyền; tẩy sạch bụi dơ nơi thân tâm, là do sám hối. 
Muốn tẩy sạch thân tâm mà không dùng sám hối, khác 
nào muốn tiện lợi qua lại mà chẳng dùng xe, thuyền. 
Thế mới biết công dụng sám hối rất là to. Cho nên kinh 
Đại Tập nói: "Như áo dơ hằng trăm năm, có thể trong 
mỘt ngày giặt được sạch sẽ. Như thế, trong trăm ngàn 
kiếp đã tích tụ các nghiệp chẳng lành, do nhờ Phật lực, 
khéo thuận tư duy, có thể trong một ngày hay một giỜ, 
trọn hay tiêu diệt!" 

Vả lại, chúng sanh tỪ trước đến nay tánh giác 
thanh tịnh tròn sáng, trong trẻo như hư không chẳng có 
mắy bụi. Do bọt vọng dấy lên, cõi uế hiện thành, năng 
và sở nương nhau, Phật với chúng sanh thấy hai. Căn 
tánh sai biệt, ngu trí phân chia, chỉ cho một cửa, khó 
được ngỘộ nhập. Vì thế, đức Phật chúng ta trí nguyện 


rộng lớn, mở cửa phương tiện, tùy lối chỉ đường về, 
đúng bệnh cho thuốc. Biết huyễn cấu của chúng sanh từ 
vọng mà sanh, khuyên họ một niệm kính thành quy y 
sám hối. Khiến thân tâm thanh tịnh, trong sạch như xưa. 
Gió yên thì sóng lặng, bụi sạch thì gương sáng. Sao thế? 
Vì trước khởi tâm ác, như mây che mặt trăng, sau sanh 
tâm thiện, như đuốc sáng tan bóng tối. Ôi! Công dụng 
sám hối lớn lao há chẳng vậy sao? 

Trẫm nhờ quyến thuộc nhà trời, Ở ngôi chí tôn, 
nên việc dân gian quốc chính phiền rộn. Phồn hoa dụ dỗ 
bên ngoài, thị dục mê hoặc ở trong. Miệng thì chán ngán 
vị ngon, thân phải đeo mang vàng ngọc. Thấy nghe đuổi 
theo thinh sắc, Ở ăn toàn chốn gác đài. Lại nữa, thói đời 
khinh bạc, nhân pháp suy vi, học giả mù độn, căn lành 
kém mồng. Ngày thì căn trần va chạm, lưới nghiệp kéo 
lôi; đêm thì mê ngủ che đậy, dây lười trói buộc. Ngày 
đêm dính mắc, đâu không phải là lỗi chuốc họa gây thù. 
Trẫm vì lẽ đó, ôm ấp trong lòng, thương cẳm xen lẫn, 
quên ăn mất ngủ. Nhân khi việc triều rãnh rổi, xem khắp 
Kinh, Luận và các văn nghi lễ, tuyển chọn pháp có được 
tự lợi, lợi tha dùng để chỈ dạy cho người. Trăn trở suy 
đi nghĩ lại, xưa tạo nghiệp trọn do sáu căn. Vì thế đức 
Phật Thích Ca khi chưa thành đạo, trước vào núi Tuyết 
sáu năm tu khổ hạnh, là do sáu căn đó vậy. Phỏng theo ý 


ấy, lấy sáu căn phân làm sáu thời, mỗi thời lễ sám một 
căn. Chính trẫm chế nghi văn sám hối này, gọi là "Khóa 
nghi sáu thời lễ Phật sám hối". 

Văn thì rườm rà, lời thì xa xôi. Nếu văn rườm rà 
thì người lười sám hối, lời xa xôi thì dễ sanh nghi. Cho 
nên không dùng lời phù phiếm dồn cho đầy quyển, cốt 
khiến người đọc tụng vui về, người nghe thấy dễ ngỘ. 
Mới mong những kể có lòng tin, ngày đêm phát tâm chí 
thành, theo khóa nghi này làm lễ sám hối. Đây chẳng 
phụ chí nguyện tự lợi, lợi tha của trẫm. 

Người sáng mắt thời sau, chớ xem nghi văn này 
mà phát cười. Tuy nhiên như thế: 

Không nhân ngõ tía hoa cười sớm, 

Đâu thấy hoàng oanh đậu liễu xanh. 


NGŨ GIỚI 


1. VĂN GIỚI SÁT 

Phàm các loài sanh từ trứng, thai, ẩm, hóa tính 
vẫn đồng, thấy nghe hiểu biết đâu khác. ChỈ do tạo 
nghiệp kết oán, nên thọ tên hiệu khác. Ngày trước vốn 
loài người, nay sanh đàn giống khác nhau. Hoặc là bạn 
bè, hoặc là anh em. Thay đổi áo xiêm đai mũ, biến thành 


mai vảy cánh lông. Vợ quên chồng, chồng quên vợ, con 


trái cha, cha trái con. Đã thấy đổi đầu khác mặt, lôi về 
mổ bụng chặt chân. Luống do tham sống sợ chết, lại 
không một lời kêu đau khổ. Ngươi giết nó, nó giết 
ngươi, hắn ăn mày, mày ăn hắn, hằng ngày không dứt, 
mãi tạo oán trái. Kiếp kiếp trả nhau, đời đời thù nhau. 

Người quay đầu liền đến quê nhà, kể phóng tâm 
hằng chìm địa ngục. Sách Nho dạy: "Thi ân bố đức". 
Kinh Đạo dạy: "Ái vật háo sanh": Phật chỉ cấm sát là 
giữ giới, người phải để ý tuân hành chớ phạm. 

Kệ rằng: 

Cánh lông mai vảy trọn hàm linh, 

Sợ chết tham sanh nào khác tình. 

Từ trước thánh hiền lòng chẳng nở, 

Đâu cam thấy chết vẫn tham sinh. 

2. VĂN GIỚI TRỘM 

Người làm nhân gnghĩa là quân tử, kể làm trộm 
cắp là tiểu nhân. Người quân tử ôm lòng cứu giúp kẻ cô 
bần, đứa tiểu nhân thì tham tài lấy vật. Vật của người 
lấy làm của mình, mặc kệ nhiều người trách cứ, chỉ biết 
lợi ích cho mình. Đâu biết giàu sang tại trời, chỈ thả ý 
tham cầu. Thuốc chó, đào hầm, đục tường, khoét vách 
theo gót tướng quân Sơn Dương, tập làm Khương 
Thượng quân tử. Nghịch trời trái đất, dối pháp khinh 
hình. Khi sống thì pháp luật trừng trị, lúc chết bị minh ty 


khảo tra. 

Không những đống vàng khối ngọc,dầu rằng 
cọng cổ mảắy lông. Ngửi mùi hương sen trong ao mà Địa 
thần còn quở, cho vay lấy lời Diêm vương còn phạt. 
Lưới trời lồng lộng, làm thiện thì thoát, làm ác phải 
mang. Phép nước thênh thang, làm việc công thì khỏi, 
làm việc tư thì phạm. 

Kệ rằng: 

Đục vách đào tường ý chẳng thôi, 

Trăm mưu ngàn kế khổ mong cầu. 

Đời này ví được của mấy người, 

Nào biết muôn phen kiếp ngựa trâu. 

3. VĂN GIỚI SẮC 

Lưng ong tóc mượt hay khiến tâm tánh say mê, 
sắc én mày ngài làm cho hồn phiêu phách lạc. Đưa mắt 
liếc chẳng phải dao mài mà ai không đứt ruột. Lưỡi uốn 
tợ sáo diều, mọi người đều phải lắng nghe. Người mê 
thì nghĩa thân sơ đều dứt; kể tham thì đạo đức tiêu tan. 
Trên thì phong giáo đắm chìm, dưới thì khuê môn tán 
loạn. Bất luận phàm phu học giả, đều say áo đẹp thích 
điểm trang. KỶ cương quốc gia rơi chốn Tô đài; giới thể 
bị chôn vùi nơi dâm thất. 

Thấy do phóng mắt đuổi theo bên ngoài, nên 
không xoay đầu nhìn lại bên trong. Cởi hết lụa là che 


thân chỈ bày làn da bọc thịt. Độc giác gần Nữ am mà 
hoàn tục; chân quân xa Thán phụ nên thăng thiên. Người 
chẳng theo sắc được năm thần thông, kẻ mê sắc thì mất 
các giới hạnh. 

Kệ rằng: 

Má thoảng hương mai, mặt nhụy đào, 

Thấy rồi mắt dán, ý nao nao. 

Thảy đều một đãy da hôi thúi, 

Thầm cắt ruột người chẳng dụng dao. 

4. VĂN GIỚI VỌNG NGỮ 

Tâm là gốc thiện ác, miệng là cửa họa phúc. Nghĩ 
một niệm thì hưởng ứng chẳng sai; nói một lời thì bóng 
theo chẳng lệch. Quân tử trọng lời như biện; cổ nhân 
ngừa nói như bình. Nói ra thì ngay thẳng công bằng: mở 
lời không cong queo tà vạy. Không nói đây kia hay dỡ, 
chẳng bàn mình phải người sai. Đâu dám khua môi múa 
lưỡi, cần phải giữ miệng gìn lời. Vả nghiệp của thân là 
nặng, song họa của miệng là trước. Chẳng những kẻ 
nói là vọng ngôn, còn khiến người nghe làm bậy. 

Đời này bị người khinh rẻ, sau khi chết bị nghiệp 
kéo lôi. Hoặc kềm sắt, kéo lưỡi cam chịu chua cay. 
Hoặc nước đồng sôi rót vào miệng ôm lòng đau đớn. 

Kệ rằng: 

Kề vai cười nói khua lưỡi môi, 


Cứ mãi làm người vọng ngữỮ thôi. 

Riêng ý cầu tài mong người thích, 

Sau cùng khó tránh nghiệp kéo lôi. 

5. VĂN GIỚI RƯỢU 

Người ưa uống rượu thì đức hạnh suy kém, lời 
nói nhiều lầm lỗi. Hơi nóng xông nát dạ dày, vị cay 
xuyên thủng gan ruột. Rối loạn tinh thần, tâm tánh hôn 
mê. Chẳng nghĩ đến cha mẹ, tội ngũ nghịch chuyên làm. 
Hoặc ồn náo nơi tiệm quán, hoặc say mèm ngoài đường 
sá. Khi trời mắng đất, hũy Phật chê Tăng. Miệng lãm 
nhãm hát ca, thân trần trụi nhẩy múa. Đã không tiếp 
Phật cúng dường, mà lại theo bọn mũ đen bất chánh. 
Tan thân mất mạng tỪ đó mà sanh, mất nước tan nhà từ 
đây mà có. 

Bồ rượu thì ngàn điềm lành điều tới, uống rượu 
thì trăm họa kéo về. Đại Võ không uống rượu nên muôn 
họ đều theo. Thái Khang mê rượu nên năm con đều oán. 
Đâu chỉ hàng phong lưu phải răn, mà bậc đạt giả cũng 
cần phải tránh. Bao nhiêu người rạng rỡ trên đời, lại bị 
tỐi tăm trong rượu. 

Kệ rằng: 

Men bả một vò Ủ nấu thành, 

Bao nhiêu người trí mất thông minh. 

Chẳng riêng Tăng sĩ không gìn giới, 


Mất nước, tan nhà tỪ đó sanh. 


BƠON NUI 

Nguyên là, tứ đại vốn không, ngũ ấm chẳng có. 
Do không khởi vọng, vọng thành sắc, sắc tự chơn 
không. Vọng ấy từ không, không hiện vọng, vọng sanh 
các sắc. Đã trái không sanh không hóa, mãi làm có hóa có 
sanh. Không sanh hóa thì không hóa sanh; có hóa có sanh 
nên có sanh có hóa. Hoặc sanh thánh hiền ngu trí, hoặc 
hóa vảy cánh lông sừng. Luôn luôn chìm đắm nơi bến 
mê, mãi mãi trôi lăn trong biển khổ. MỜ mờ mịt mịt nào 
biết nào hay, rối rắm lăng xăng chẳng tinh chẳng ngộ. 
Trọn là buông tâm chạy đi, đều không nắm mũi kéo về. 
Khiến đến qua lại sáu đường, xuống lên bốn núi. Bốn 
núi là: Sanh, Già, Bệnh, Chết. Nay lần lượt trình bày 
bốn núi để lại đời sau. 

KỆ BỐN NÚI 

Bốn núi cheo leo vạn khóm tùng, 

Ngộ xong chẳng có muôn vật không. 

Mừng được ba chân lừa có sẵn, 

Cởi lên thúc mạnh vượt cao phong. 

NÚI THỨ NHẤT 

Núi thứ nhất là tướng Sanh: Vì sai một niệm 
nên hiện đa đoan. Gá hình hài nơi tỉnh huyết mẹ cha, 


nương khí âm dương dưỡng nuôi thai nghén. Trong tam 
tài người đứng giữa, lại hàng chí linh của muôn vật. 
Chẳng luận kẻ trí người ngu, đều thuộc bào thai bao 
bọc; hỏi chi một người trăm họ đều trong lò bể mà ra. 
Hoặc mặt trời biểu hiện, vua thánh giáng sanh; hoặc các 
sao Ứng điềm, tôi hiền xuất hiện. Văn chương quét sạch 
ngàn quân, võ luợc chiến thắng trăm trận. Trai cậy 
phong tư ném quả, gái khoe sắc đẹp nghiêng thành. Một 
trận cười nghiêng nước, hai trận cười đổ thành. Đua 
danh khoe đẹp, tranh lạ đấu trân, xem ra thầy đều luân 
hồi, đáo để khó trốn sanh hóa. 

Tướng Sanh của người là mùa xuân trong năm. 
Hanh thông đang độ tam dương, muôn vật rực màu tươi 
tốt. Một trời trong sáng, nơi nơi liễu thắm hoa cười; 
muôn dặm phong quang, chốn chốn oanh kêu bướm 
lượn. 

Kệ rằng: 

Trời đất nẫu nung vạn tượng thành, 

Xưa nay không mống cũng không manh. 

Chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, 

Liền trái không sanh nhận có sanh. 

Mũi đắm các hương, lưỡi tham v], 

Mắc mờ chúng sắc, tiếng mê tai. 


Lang thang làm khách phong trần mãi, 


Ngày cách xa quê muôn dặm trình. 

NÚI THỨ HAI 

Núi thứ hai là tướng Già: Hình dung thay đổi, 
khí huyết đã suy, dáng gầy tuổi cao, ăn uống hay sặc 
thường nghẹn. Tóc xanh má đỒ đổi thành tóc bạc da 
mồi, ngựa trúc áo hoa biến thành gậy cưu xe cói. Dẫu 
rằng mắt sáng như Ly Lâu cũng khó phân rành màu sắc; 
dù cho tai thính như Sư Khoáng cũng không nhận rõ âm 
thanh. Tiều tụy như cây liễu lúc thu về, điêu linh như 
đóa hoa khi xuân hết. Bóng chiều vừa ngã non tây, dòng 
nước sắp chảy về biển đông. 

Tướng Già của người là mùa hạ trong năm. Trời 
nóng đá chảy muôn vật đều khô, nắng nóng sôi vàng 
trăm sông sắp cạn. Hoa tàn liễu úa, bờ lạch trong vườn 
há còn lưu giữ. Bướm lượn oanh bay, dưới lá đầu cành 
già sắp tỚI. 

Kệ rằng: 

Con người kiếp sống tợ phù du, 

Thọ yếu người trời chớ vọng cầu. 

Bóng ngã nương dâu, chiều sắp đến, 

Thân như bồ liễu tạm qua thu. 

Phan Lang thuở nỌ còn xanh tóc, 

Lã Vọng ngày nay đã bạc đầu. 


Cuồn cuộn việc đời trôi chẳng đoái, 


Vầng ô gác núi, nước trôi xuôi. 

NÚI THỨ BA 

Núi thứ ba là tướng Bệnh: Tuổi đã già khọm, 
bệnh đến cao hoang. Chân tay mỗi mệt, mạch lạc khó 
thông, trăm lóng rã rời, nóng lạnh chẳng thuận. Tan mất 
tánh chơn thường, sai lệch nguồn điều sướng. Ngôi 
đứng khó khăn, co duỗi đau đớn. Mạng dường ngọn đèn 
trước gió, thân như hòn bọt trên sông.Tâm sanh bóng 
quỷ lô nhô, mắt thấy không hoa lốm đốm. Hình hài gầy 
yếu, ai là Biển Thước thuốc thang: thân thể hao mòn, 
nào kể Lư Nhân cứu chữa. Bạn bè luống nhọc viếng 
thăm, anh em uống sức nâng đỡ. Bệnh nặng nhiều tháng 
chẳng lành, nằm liệt nhiều tuần chưa khỏi. 

Tướng Bệnh của người là mùa thu trong năm. 
Gặp khi sương lạnh mới rơi, đến lúc cỏ cây đều héo. 
Rừng rậm xum xuê, một trận gió vàng đã lơ thơ; núi 
biếc non xanh, móc ngọc mới sa liền trơ trỌi. 

Kệ rằng: 

Âm dương trái vận vốn xoay vần, 

Gieo rắc tai ương đến thế nhân. 

Đại để có thân là có bệnh, 

Ví bằng không bệnh cũng không thân. 

Linh đơn chớ cậy trường sanh thuật, 

Lương dược khó mong được sống bền. 


Sớm nguyện xa lìa ma cảnh giới, 

Xoay tâm về đạo dưỡng thiên chơn. 

NÚI THỨ TƯ 

Núi thứ tư là tướng Chết: Bệnh càng trầm trọng 
mạng sắp cáo chung. Tuổi thọ mong hưởng trăm năm, 
thân thế trở thành giấc mộng. Thông minh trí tuệ khó 
trốn ngày đại hạn sắp sang. SỨc mạnh oai hùng đâu 
chống được khi vô thường đã đến. Thiếp thuận vợ trinh 
trở thành đau thương đứt ruột, anh nhường em kính vội 
nên ly biệt suốt đời. Vật mình lăn đất, vÕ trán kêu trời. 
Tường hoa nhà rộng có làm chi, kho đụn vàng kho rồi 
cũng bổ. Dạ đài mù tối luống nghe gió bấc vi vu, tuyền 
hộ then gài chi thấy mây sầu ảm đạm. 

Tướng Chết của người là mùa đông trong năm. 
Càn khôn ứng Thái tuế tròn vòng, nhật nguyệt hướng 
huyền huyền hội tụ. Âm tinh cực thịnh, khắp trời mưa 
tuyết tơi bời, dương khí tan dần, nước tám đức đóng 
băng càng lạnh buốt. 

Kệ rằng: 

Cào đất đùng đùng trận gió hanh, 

Lão ngư say tít chiếc thuyền chành. 

Bốn bề mù mịt mây sầm bóng, 

Một dãy lô xô sóng cuộn ghềnh. 

Theo lớp hạt mưa bay phất phới, 


Dồn nhau tiếng sét nổ đì đoành. 
Giây lâu tan bụi, bên trời tạnh, 
Trăng lặng lòng sông, đêm mấy canh? 
(Ngô Tất Tố) 

Bảo táp cuồng phong đất bụi bay, 
Lão ngư say tít, chiếc thuyền lay. 
Bốn bề mây phủ màu đen kịt, 
Một dãy sóng gầm tiếng vang tai. 
Sầm sập trận mưa ào ạt đổ, 

Ì ầm xe sấm nổ vần xoay. 

Tạm thời bụi lắng, chân trời sáng, 


Trăng lặng lòng sông, canh mấy ai? 


NOI RỌNG SAC THAN 

Hết thẩy các người! Thân là gốc khổ, thể chất là 
nhân nơi nghiệp nếu tự cho nó là thật, cũng là nhận giặc 
làm con. 

Các ông nên chín chắn xem, chỈ sắc thân này khi 
chưa vào bào thai thì nơi nào được có. Bởi do niệm khởi 
duyên hội, năm uấẩn hợp thành, thể mạo vọng sanh, hình 
dung giả có. Quên thật quên gốc, hiện giả hiện dối, 
hoặc nữ hoặc nam, hoặc đẹp hoặc xấu. Trọn là buông 
tâm chạy đi, toàn không một bước trở về, chạy rong trên 
đường sanh tử, mất tuốt "bản lai diện mục". Do đó, 


dương mắt nhìn bên ngoài, ai biết xoay đầu ngó lại bên 
trong. Khi lại, sanh là hóa sanh; nơi đến, trong mộng nói 
mộng . Lăng xăng lộn xộn, vỘi vội vàng vàng, lấy giả 
làm chơn, trái không quên sắc. Đầu sọ khô cài hoa dắt 
ngọc, túi da hôi ướp xạ xông hương, cắt lụa là che đậy 
máu tanh, dồi son phấn át thùng phân thúi. Trang sức 
như thế trọn là gốc nhớp. Không thể nơi đây tự thẹn, lại 
hướng trong ấy mến yêu. 

Hết thẩy các người! Giống hệt con rối, đều nhờ 
SỢi tơ kéo rút, đùa đến đùa đi, cùng sanh một thứ, sau 
khi buông đi, thật là đáng chết. Tự khởi muôn việc tính 
toán, đều do lục tặc công phá. Chẳng lo già bệnh chết 
đến, chỉ thích sắc tài rượu thịt. Luống đua đầu lằn sừng 
Ốc, cam chịu lợi ràng danh buộc. Trọn ngày dồn sức 
mong cầu, tối lại trở thành mộng tưởng. Chất chứa 
nghiệp dơ như giếng, chẳng biết tóc bạc như sương. 
Một hôm bệnh nặng trầm kha, trăm năm trọn về mộng 
lớn. Tim gan đau đớn dường thể oán thù, thân thể ốm 
gầy giống như quỷ đói. Còn muốn cầu đẳosống dai, nào 
biết sát sanh hại mạng. ChỈ mong biết đời sống như 
tùng bá, đâu ngờ thân thể ví tựa nhà xiêu. Hồn phách tuy 
về cõi quỷ, thi hài vẫn còn ở nhân gian, tóc lông răng 
móng chưa kịp tiêu, đàm dãi máu me đều chảy trước. 
RữỮa nát thì máu mủ chảy trào, hôi hám ắt xông trời 


ngộp đất, đen nám chẳng dám nhìn, xanh bầm thật đáng 
tởm. Chẳng luận giàu nghèo đồng vào cõi chết, hoặc để 
trong nhà thì dòi đục tửa sanh, hoặc ném ra đường quạ 
ăn chó xé. Người đời đều bịt mũi đi qua, con hiếu thì lấy 
chiếu mền quấn dấu. Nhặt thu hài cốt, chôn cất thịt 
xương. Quan quách phó cho đóm lửa ma trơi nơi hoang 
dã, mã mồ giao cho muôn dặm núi sông. Khi xưa tóc đen 
má Ứng, ngày nay xương trắng tro đen, Khi mưa lệ rơi 
thì mây sầu thê thẩm, khi gió buồn thổi thì trăng sáng 
hắt hiu. Đêm vắng thì quỷ khóc thần sầu, năm dài thì 
ngựa giày trâu đạp. Lửa đom đóm lập lòe trong đám cỏ 
xanh, tiếng dế ngân nỈ non cạnh hàng dương liễu. Bia 
ghi nữa chìm rêu xanh phủ, tiều phu dẫm mãi thành lối 
mòn. Dầu cho văn chương cái thế, giả sỬ tài sắc 
nghiêng thành, chung cuộc đâu có đường khác, cuối 
cùng cũng chỈ một lối đi. Mắt bị sắc dẫn, trèo lên cây 
kiếm; tai theo tiếng lôi, tiến lên núi đao; ý chua cay vật 
dầu sôi nung nấu. Nhân gian trọn mỘt trăm năm, trong 
địa ngục mới là sáng tỐi. 

Nếu người tác gia đủ mắt, cần phải sớm gấp hồi 
quang, chuyển thân nhẳy khỏi vòng sanh tử, khoảng 
khẩy tay cắt đứt lưới ái ân. Dù là nam hay nữ thầy đều 
tu được; dầu rằng trí hay ngu trọn đều có phần. Nếu 
chưa đạt được Phật tâm, Tổ ý hãy trước nương trì giới 


tụng kinh. Đến lúc Phật cũng chẳng phải, TỔ cũng 
chẳng phải, thì giới gì trì, kinh nào tụng. Nơi sắc huyễn 
cũng là chơn sắc, ở thân phàm cũng là thân Phật. Phá sáu 
thức làm sáu thần thông, dạo tám khổ thành tám tự tại. 

Tuy nói thế ấy, mà mỗi người vào trong sắc thân 
rồi bổ đó thật khó thay! 

Hết thầy các người! ChỈ sắc thân này lại làm sao 
giải thoát? Nếu chưa giải thoát, cần phải nghe đây: 

Vô vị chơn nhơn thịt đỒ au, 

Hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau. 

Ai hay mây cuộn, không toàn tịnh, 

Sương biếc bên trời, dãy núi cao. 


RỘNG KHUYẾN PHÁT TÂM BỒ 
ĐỀ 


Ở đời cái quý tột chỈỉ là vàng ngọc mà thôi. 
Nhưng xét kỹ chỗ quý tiếc ấy, chẳng bằng thân mạng. 
Ví như có người giàu sang được phong làm đại tướng, 
dùng vàng ròng làm giáp để che chở cho thân. Đến khi 
lâm chiến binh đao bị thua, hoặc cởi giáp ném gươm mà 
chạy, mong được thân mạng an toàn mà thôi, giáp vàng 


ròng chẳng bằng cái quý thân mạng, đây là thực vậy. 


Ngày nay không thế, trái lại quý vật kia mà khinh 
thân này. Chẳng biết thân này khó được có ba. Thế nào 
là ba? 

I.- Trong lục đạo chỈ có người là quý, đến khi 
nhắm mắt đi rồi, mờ mờ mịt mịt chẳng biết chỗ đến. 
Hoặc vào đường địa ngục, ngạ quỞ, súc sanh, A tu la 
chẳng được làm người. Đây là cái khó được thứ nhất. 

2.- Đã được làm người, lại sanh nơi mọi rợ, tắm 
thì đồng sông, ngủ thì chung giường, trật tỰ tôn ty 
không có, nam nữ lẫn lộn, chẳng được phong tục nhân 
thuần, chẳng nghe chư thánh giáo hóa. Đây là cái khó 
được thứ hai. 

3.- Đã được sanh nơi phồn thịnh mà sáu căn 
không đủ, thân thể tật nguyền, mù, điếc, câm, ngọng, 
què, thọt, còng, gù; miệng mũi hôi tanh, thân hình nhơ 
nhớp. Thầy chẳng được gần, chúng chẳng được thân. 
Tuy Ở nơi phồn thịnh dường thể ở ngoài quê vắng. Đây 
là cái khó được thứ ba. 

Nay đã làm người, được sanh nơi phồn thịnh lại 
đầy đủ sáu căn, đâu chẳng là quý sao? Người đời luôn 
luôn đuổi theo con đường danh lợi, luống nhọc xác tổn 
thần, đem thân mạng rất quý báu này làm tôi tớ cho tiền 
của đáng khinh. Sánh với người ăn bánh quên vợ, ngậm 


cơm quên môi nào có khác gì. Tuy thân mạng thực là 


quý trọng, vẫn chưa quý trọng bằng đạo tối cao. Cho 
nên Khổng TỬ nói: "Sớm nghe đạo, chiều chết cũng 
vui". Lão Tử nói: "Tôi sở dĩ có hoạn lớn, vì tôi có thân". 
Thế Tôn thuở xưa cầu đạo xã thân cứu cọp đói. Đâu 
chẳng phải ba bậc thánh nhân đều khinh thân mà trọng 
đạo đó sao? Than ôi! Thân mạng thật lá quý trọng còn 
phải xả để cầu vô thượng Bồ đề, huống là vàng ngọc, 
tiền cỦa đáng khinh mà lại tiếc sao? Ở trong ấp mười 
nhà vẫn có người trung tín, huống là cả thế gian há 
không có người thông minh sáng suốt sao? Đã nghe lời 
này, cần phải gắng học, chớ nên nghi ngờ chậm trể. 
Kinh nói: "Một phen mất thân người, muôn kiếp chẳng 
được lại", thật là thống thiết. Cho nên Khổng TỬ nói: 
"Người không chịu làm, tôi chẳng làm gì, cam đành thôi 
vậy". 

Rõ ràng thời gian trăm năm, toàn Ở trong sát na, 
thân huyễn tứ đại đâu thể lâu dài. Mỗi ngày chìm đắm 
trong trần lao, mỗi lúc nghiệp thức càng mênh mông vô 
tận. Chẳng biết một tánh viên minh, luống theo sáu căn 
tham dục. Công danh cái thế cũng chỉ là một trường đại 
mộng, phú quý kinh nhân khó khỏi vô thường hai chữ. 
Tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không, khoe giỏi 
khoe hay cứu cánh chẳng thật. 

Gió lửa khi tan không già trẻ, 


Núi sông bại hoại mấy anh hùng. 

Đầu xanh chưa mấy lúc, tóc bạc đã sớm điểm 
sương, ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo. Một 
bao máu mủ nhiều năm khổ luyến ân tình, bảy thước 
hình hài buông lòng tham mê tài bảo. Thở ra khó mong 
được hít vào, ngày nay không bảo đẳm ngày mai. 

Sông yêu chìm nổi lúc nào thôi, 

Nhà lửa đốt thiêu bao giỜ tắt. 

Chẳng nguyện vượt ra lối nghiệp, chỈ vì có công 
phu. Vua Diêm La chợt truy tìm, Thôi tướng công há cho 
triển hạn. Ngoái đầu nhìn người thân chẳng thấy, đến 
đây rồi nghiệp báo tự mang. QuỦ vương, ngục tốt mặc 
sức khảo tra, cây kiếm núi đao khôn chống đở. Hoặc 
nhốt dưới ngọn núi lửa, hoặc giam trong núi Thiết vi. 
Vào vạt dầu sôi muôn kiếp ngàn đời, bị chặt chém một 
đao thành hai khúc. Đói nuốt hoàn sắt nóng, khát uống 
nước đồng sôi. Suốt ngày luôn chịu khổ đau, năm trăm 
kiếp chẳng thấy hình bóng. Trả xong tội nghiệp trở vào 
luân hồi. Bỗng mất thân người khi trước, trở lại mang 
lấy đấy da. Đội lông mang sừng, hàm sắt dây yên, lấy 
thịt nuôi người dùng mạng trả nợ. Sanh bị khổ dao bầm 
chày nện, sống bị nạn nước sôi lửa bổng. Hằng chứa 
oán thù, thay nhau ăn nuốt. Khi đó mới hối hận, học đạo 
không nhân. Chi bằng ngày nay tu tập, chớ để đời này 


trôi qua. 

Đức Phật Thích Ca trước bỏ hoàng cung đi thẳng 
vào núi Tuyết. Cư sĩ Bàng Long Uẩn đem gia tài đỔ 
xuống biển sâu. Chân Vũ chẳng tiếc ngôi vua chỉ cầu tu 
hành. Lữ Công đã làm thần tiên vẫn còn tham vấn. Tô 
Đông Pha thường gần Phật Ấn, Hàn Văn Công lại lễ 
Đại Diên, Bùi Công bị đoạt hốt nơi Thạch Sương, 
Phòng Tướng hỏi pháp ở Quốc Nhất. Diệu Thiện không 
nhận phò mã, thành Phật không ngờ, Lục Tổ mới gặp 
khách nghe kinh liền tỉnh ngộ. Đạo Thiền nếu không thú 
vị, hiền thánh sao chịu quy y, Hoa Lâm cẩm hóa hai cọp 
theo luôn, Đầu Tử có ba con chim báo sáng. Lý Trưởng 
giả giải kinh mà thiên trù dâng cơm. Tu Bồ Đề ngồi yên 
mà Đế Thích tán hoa. Đạt Ma một chiếc dép về Tây, 
Phổ Hóa rung chuông bay đi. La hán đến tham vẫn với 
Hòa thượng Ngưỡng Sơn, Nhạc Đế quy y với Thiền sử 
Tư Đại, Cảnh Sơn đến nay vẫn được Long vương thỉnh 
cúng. Tuyết Phong ngày xưa hay sai người gỗ phá non. 
Đây là những nguyên do để nghiệm biết, chớ tự khinh 
mà lui sỤt. 

Chồn hoang còn nghe Bá Trượng nói pháp. Loài 
ốc sò vẫn biết hộ kinh Kim Cang. Mười ngàn con cá 
nghe danh hiệu Phật được hóa làm con trời. Năm trăm 
chim quạ nghe tiếng pháp thẩy được làm hiền thánh. 


Mãng xà nghe sám hối được sanh thiên. Rồng nghe kinh 
mà ngộ đạo. Chúng là loài vật còn hay lãnh ngỘ, huống 
là người sao chẳng hồi tâm. 

Hoặc có người vùi đầu trong ăn uống, qua mất 
một đời. Hoặc có người trên đường tu hành lầm lẫn mà 
không thức tỉnh. Đâu biết tánh giác Bồ đề mỗi mỗi viên 
thành, nào hay căn lành Bát nhã người người đầy đủ. 
Chớ luận đại ấn tiểu ấn, thôi phân tại gia xuất gia. 
Chẳng cuộc người tăng kẻ tục, chỈ cốt nhận được bản 
tâm. Vốn không có nam nữ, đâu cần chấp tướng. Người 
chưa rõ dối chia tam giáo, liễu được rồi đồng ngộ nhất 
tâm. Nếu hay phẩn chiếu hồi quang, đều được kiến tánh 
thành Phật. 

Huống là thân người khó được, Phật pháp khó 
nghe. Nếu muốn vượt khỏi vòng quanh lục đạo, chỉ có 
con đường tắt nhất thừa. Cần tìm chánh kiến, chớ tin tà 
sư. Ngộ rồi mới là vào cửa, hành được mới hay thoát 
tục. Bước bước đạp trên đất thật, đầu đầu đều đội hư 
không. Khi dùng thì muôn tánh toàn bày, buông đi thì 
mẩy bụi chẳng lập. Vượt đến chỗ không còn tương 
quan sanh tử, cơ liễu ngộ quỷ thần nhìn chẳng ra. 

Là phàm là thánh đồng vào đường này, hoặc oán 
hoặc thân cùng chung một lỗ. Thật ngộ như thế, còn kẹt 
giữa đường. Thôi nói tam huyền hướng thượng, cốt rõ 


một câu rốt sau. Hãy nói hiện nay cái gì là "một câu rốt 
sau?” 

Non xanh chốn ấy nhìn trời rộng, 

Sen đồ nở rồi nghe mùi thơm. 


LUẬN VỀ THỌ GIỚI 

Tịnh giới tiếng Phạn gọi là Ba La Đề Mộc Xoa. 
Sở dĩ chư Phật ba đời được thành đạo không vượt ngoài 
giới. Nên nói: "Người có phá giới, được gọi là Tỳ kheo, 
người không phá giới gọi là ngoại đạo". Đây là chỉ 
người có thọ giới cùng người không thọ giới. Thọ giới 
rồi lại phá còn gọi Tỳ kheo; huống là người thọ tất cả 
tịnh giới, lại kiên trì giỮ gìn! Cho nên hiện tại Bồ tát lấy 
đây (giới) mà đỘ sanh; vị lai người tu hành do đây (giới) 
mà giải thoát. Kinh nói: "Giới như đất bằng, muôn điều 
lành từ đó sanh. Giới như thuốc hay, chữa lành các 
bệnh. Giới như hòn ngọc sáng, hay phá mờ tối. Giới 
như chiếc thuyền, hay đưa người qua biển. Giới như 
chuối anh lạc,trang nghiêm pháp thân". 

Người có tội phải sám hối, nếu không sám hối thì 
tỘi càng sâu. Một phen mất thân này, muôn kiếp chẳng 
được lại. Ngày nay tuy an, sáng mai khó bảo đảm. Nên 
giữ giới pháp này, chóng qua sanh tử. Thờ Phật làm 
thầy, trước phải y theo giới luật. Cổ Đức nói: "Qua 


sông phải dùng bè, đến bờ chẳng cần thuyền". Đây là cổ 
nhân dùng giới luật làm thuyền bè. Song ngƯỜi nay 
chẳng dùng thuyền bè qua sông, mà được đến bờ kia, 
thật ít thay! 


LUẬN TỌA THIÊN 


Phàm người học đạo chỈ cầu kiến tánh. Tuy thọ 
được tất cả tịnh giới, mà không tọa thiền thì định lực 
chẳng sanh; định lực chẳng sanh thì vọng niệm không 
diệt, muốn được kiến tánh thật khó vậy. Đức Phật 
Thích Ca vào núi Tuyết, ngồi ngay thẳng sáu năm, chim 
cáp làm tổ trên đầu, cỔ tranh mọc xuyên qua bắp vế, mà 
thân tâm thắn nhiên. Tử Cơ ngồi tựa ghế, thân như cây 
khô, tâm tợ tro tàn. Nhan Hồi ngồi quên, tay chân rã rỜi. 
Đuổi thông minh, lìa ngu trí, đồng với đại đạo. Đó là các 
bậc thánh hiền trong tam giáo ngày xưa, đã tỪng ngôi 
định. 

Song đi đứng nằm ngồi đều là thiền, không phải 
chỉ riêng ngồi. Nhưng vì đi thì cất bước, đứng thì nhọc 
nhăn, nằm thì mờ mịt mà yên tỉnh, yên tỉnh thì cái nghĩ 
sanh, nghĩ sanh thì nệm khởi. Muốn dứt các niệm nên 
tập ngồi thiền định, nếu khi ngồi không dứt các niệm, 


tâm khỈ đua nhảy, ý vượn chạy rong, hoặc vọng tưởng 
mà biết tiền trần, hoặc vô ký mà quên tự tánh. Tựa 
giường tựa vách, nhắm mắt che tròng, ngủ gục nước 
miếng chảy, đầu cúi xương sống cong. Tuy giả danh là 
tọa thiền, mà ngồi dưới núi đen, trong hang quỷ. Cho 
nên thiền sư Hoài Nhượng nói: "Mài gạch muốn làm 
gương" là nói về người này vậy. 

Vả lại, thiền có bốn thứ: 

1.- Tạo kế khác, ưa trên chán dưới mà tu, gọi là 
"Ngoại đạo thiền". 

2.- Chánh tín nhơn quả, cũng ưa trên chán dưới 
mà tu, gọi là "Phàm phu thiên". 

3.- Rõ lý sanh (nhân) không, chứng đạo thiền 
chơn mà tu, gọi là "Tiểu giáo thiền". 

4.- Đạt nhân, pháp đều không mà tu, gọi là "Đại 
giáo thiền". 

Nay người hậu học, cần lấy "Đại giáo thiền" làm 
chánh. Nơi đây tập tọa thiền dứt niệm, chớ sanh kiến 


giải. 
R 


LUẬN VỀ GIỚI, ĐỊNH, TUỆ 


Phàm tất cả người tu hành đều do hai việc: chán 
sanh, tử. Bổ cha mẹ vợ con, xuất gia cầu đạo, phụng 
thờ đức Phật làm thầy. Noi theo đường tắt của chư 
Phật chỉ có kinh mà thôi. Song trong kinh nói ra duy giới, 
định, tuệ. Luận giải thoát nói: "Giới, định, tuệ gọi là đạo 
giải thoát". Giới là oai nghi. Định là chẳng loạn. Tuệ là 
nghĩa giác tri. Lấy giới để trừ ác cấu, lấy định để trừ 
triền cấu, lấy tuệ để trừ sử cấu. Cho nên dùng giống 
thiện này (giới, định, tuệ) mà theo đạo gọi là Sơ thiện, 
Trung thiện. Hậu thiện. Giới là sơ thiện, định là trung 
thiện, tuệ là hậu thiện. 

- Giới là sơ thiện: vì tinh tấn trì giới thành tựu bất 
thối nên mừng. Vì mừng nên nhảy nhót, vì nhảy nhót 
nên cử động, vì cử động nên vui, vì vui nên tâm không 
định. 

- Định là trung thiện: do thân cử động nên dừng, 
do dừng nên tâm trụ, do tâm trụ nên biết như thật. 

- Tuệ là hậu thiện: do thấy biết như thật nên chán 
ghét, do chán ghét nên la dục, do lìa dục nên giải thoát. 

Vì thế dùng giới trừ ác thú, dùng định trừ Dục 
giới, dùng tuệ trừ tất cả cõi. Nương theo giới, định, tuệ 
này mà tu, tức là đường tắt của chư Phật. 


LUẬN GƯƠNG TUỆ GIÁO 


Tuệ sanh tỪ sức định. Nếu tâm định thì gương 
tuệ sanh, nếu tâm loạn thì gương tuệ diệt. Cũng như 
chiếc gương bằng đồng trước phải nhỜ mài giữa, sau 
mới trong sạch soi sáng. Nếu chẳng mài giũa thì tỳ vết 
bụi nhơ phủ tối. Đã bị bụi nhơ phủ ánh sáng làm sao 
sanh? Cho nên trí tuệ do định hiện, định tuệ nương nhau 
không thể thiếu một. 

Nếu mượn danh tọa thiền, tâm chưa được định 
mà gương tuỆ sanh thì không bao giờ có. Tuy có tánh tuệ 
mà không tập tọa thiền, tự cho đã có tuệ thì cần tọa 
thiền làm gì? Người như thế, tuy có tuệ mà không sáng 
suốt. Nếu khi thiền định, tâm chưa được định mà muốn 
cầu tuệ, ví như sóng gió chưa dừng mà mong thấy bóng 
mặt trăng. Nếu tâm đã định lại sanh tà giải, cầu mong 
được tuệ, cũng như sóng gió đã lặng, bóng trăng lóng 
trong mà lại lẫy tay muốn vớt bóng trăng trong nước, khi 
nào được thấy. 

Tổ sư nói: "Tịch mà thường chiếu, chiếu mà 
thường tịch". Lại nói: "Tịch tịch tinh tinh phải, tịch tịch 
vô ký sai. Tính tinh tịch tịch phải, tinh tính loạn tưởng 
sai".(*) Tinh tinh tịch tịch phải, tịch tịch tính tính là 
thuốc, vô ký loạn tưởng là bệnh. Nếu thân có bệnh phải 


nhờ thuốc đối trị, thân đã bình định còn gì phải trị. Nếu 
được như thế thì định tuệ thành tựu. 

Chú thích: (*) Trong chánh văn: "Tịch tịch tỉnh 
tinh thị vô ký, tinh tinh tịch tịch thị loạn tưởng". Nguyên 
bản của thiền sư Huyền Giác: "Tịch tịch tỉnh tinh thị, 
tịch tịch hôn trầm phi". Có lẽ ở đây ¡n sót mấy chữ. 


LUẬN VỀ NIỆM PHẬT 


Phàm niệm Phật là do tâm khởi. Tâm khởi thiện 
thì niệm thiện, khởi niệm thiện thì nghiệp báo thiện. 
Tâm khởi ác là niệm ác, sanh nghiệp ác thì ứng nghiệp 
ác. Như gương hiện ảnh, tợ bóng theo hình. Cho nên 
thiền sư Vĩnh Gia nói: "Ai vô niệm, ai vô sanh?" là nghĩa 
này vậy. 

Nay học giả muốn khởi chánh niệm để dứt ba 
nghiệp, cũng nhờ công phu niệm Phật. Thế nào là niệm 
Phật được dứt ba nghiệp? Vì khi niệm Phật thân ngồi 
ngay thẳng, không làm hạnh tà là dứt thân nghiệp. 
Miệng tụng chân ngôn, chẳng nói lời tà là dứt khẩu 
nghiệp, Ý gắng tinh tấn, chẳng khởi tà niệm là dứt ý 
nghiệp. Song người trí có ba bực: 

I.- Bậc thượng trí thì tức tâm tức Phật, chẳng 
nhờ tu thêm. Niệm tức là trần, chẳng cho một điểm. 


Niệm trần vốn tịnh, nên gọi như như bất động, tức là 
thân Phật. Thân Phật tức là thân ta, không có hai tướng. 
Tướng tướng không hai, lặng lẽ thường còn chẳng biết, 
đó là Phật sống. 

2.- Bậc trung trí ắt nương niệm Phật. Chú ý 
chuyên cần, niệm niệm chẳng quên, tự tâm thuần thiện. 
Niệm thiện đã hiện, niệm ác liền tiêu. Niệm ác đã tiêu 
chỈ còn niệm thiện. Do niệm là ý niệm, nên niệm niệm 
diệt đó. Khi niệm diệt ắt về chánh đạo. Lúc mạng chung 
được vui Niết bàn: thường, lạc, ngã, tịnh, là Phật đạo 
vậy. 

3.- Bậc hạ trí miệng siêng niệm lời Phật, tâm 
muốn thấy tướng Phật, thân nguyện sanh về nước Phật. 
Ngày đêm siêng năng tu hành, không thối chuyển. Sau 
khi mạng chung, tùy niệm thiện đó được sanh về nước 
Phật. Sau được chư Phật dạy bảo chánh pháp, chứng 
được Bồ đề cũng vào quả Phật. 

Ba bậc trên sâu cạn chẳng đồng, chỗ được là một 
vậy. Song bậc thượng trí nói thì dễ mà hành thì khó. 
Người thời nay muốn theo gương học, toàn không có 
chỗ gá nương, trọn trông bờ rồi lui rất khó đặt chân. 
Bậc trung trí nếu hay siêng tu như lời nói ở trên thì tức 
khắc thành Phật. Nếu như lậu chưa hết mà lâm chung, 
tùy quả báo kia trở lại thọ sanh ở đời, nhận quả báo 


thiện. Quả báo thiện đã hết, không có người đánh thức, 
trở lại rơi vào đường ác. Như thế đó cũng là khó vậy. 
Bậc hạ trí lấy niệm Phật làm nấc thang, lấy tinh tấn làm 
cây thang, chú ý duyên lành, nguyện sanh về nước Phật. 
Siêng năng không lười biếng, tâm tánh thuần thục. Sau 
khi mạng chung, tùy theo sở nguyện được sanh về nước 
Phật. Đã sanh vế nước Phật thân đó không bao giờ mất. 

Người học thời nay, đã được thân người, ba 
nghiệp đồng có, mà chẳng dùng niệm Phật, cầu sanh về 
cõi Phật, đâu chẳng khó sao? Như muốn niệm Phật, tức 
lẫy bậc hạ trí làm trước. Tại sao? Vì có chú ý vậy. Ví 
như xây đài ba tầng, mà chẳng dùng tầng dưới làm 
trước thì không thể có vậy. 


TỰA 
BÌNH ĐẲNG SÁM HỐI 


Pháp tánh như như, không có niệm lự chừng mảy 
tóc. Chơn nguyên trong lặng, xưa nay bặt cả bụi nhơ. 
Bởi chợt khởi vọng duyên, hiện thành thân huyễn. Chạy 
theo nghiệp thức, quên mất hạt minh châu, tan hết gia 
tài, sáu căn ham mê tham dục. Nếu có thu nhận tịnh 


pháp, ắt hay tẩy sạch vọng trần. Phát tâm bình đẳng 


nhất chơn, lễ thể pháp thân vô tướng. Tiến vào trong ấy 
mà tự thọ dụng và tha thọ dụng lẫn nhau. Nhằm bên kia 
cầu thì diện mục mập mờ liền tự hiện. 

Tuy nhiên như thế, kiếm chưa rút ra khỏi hộp 
ngọc thì chỗ loạn khó yên; thuốc ra khỏi bình vàng thì 
sốc bệnh mới lành. Trẫm khi muôn việc rảnh rỗi xem 
thấy chỗ sâu xa của ba tạng, gặp được pháp môn này, 
chỉ thẳng vào trong người có khả năng thành Phật. Dù là 
người mắt sáng, ngại gì trên gấm thêm hoa. Nếu là tri 
âm hãy nên tiến bước. 


TỰA 
KINH KIM CANG TAM - MUỘI 


Trẫm theo bản tánh lắng mầu, chơn tâm trong 
lặng tròn khuyết đều dứt, chẳng phải tánh trí hay tìm 
được mối manh; tan hợp trọn quên, tai mắt đâu thể dự 
vào vang bóng có không chung lại; đạo tục san bằng, 
sừng sỮng riêng còn siêu nhiên không øì ngoài. Đây là 
trọng yếu của tánh Kim Cang vậy. 

Bởi chúng sanh đã lâu, huân nhiễm nghiệp tập 
khắn chặt, tuy có thần thức mà bị sóng gió tri kiến lay 
động, kể buông lung hạnh nhớp, che đậy chẳng phải 


không; người xoay huệ quang soi sáng rất ít. Bèn khiến 
bốn phương đổi chỗ, mơ màng hướng về; lối tế đã sai, 
đường chánh thành nhiều ngõ. Bản giác thỦy giác đâu 
rành, chơn tâm vọng tâm khó phân biệt. Vàng ròng lẫn 
trong chất quặng, trăng sáng cùng bụi mù hiện chung. 
Cố hương lầm về chốn nào? Diện mục quên mất bản 
lai. Trên đường Niết bàn rất khó tiến lên, hang Ổ sanh tử 
chui vào có lúc. Cho nên thầy ta bậc Năng nhân chỉ "Vô 
sanh từ nhẫn": vì thương các khổ đắm chìm nên ôm ấp 
"Tứ hoằng thệ nguyện"; nhọc nhằn da diết "tâm tư". 
Pháp thân lắng lặng, Báo thân hiện ra, điềm lành hiện rõ 
ở triều Chu. Chánh pháp đi, tượng pháp lại, nơi điện 
Hán mộng thấy người vàng. Ngài Ca Diếp Ma Đằng, 
Trúc Pháp Lan chở kinh vào, Tây trúc (Ấn độ) Chấn Đán 
(Trung hoa) mới thông. Kinh chữ Phạn dịch ra văn 
Trung hoa sáng tổ, đổi lá bối viết vào giấy lụa. Biển 
giáo phô bày mọi trân bảo, nghĩa trời hiện rực các vì sao. 
Hoặc muốn tăng thêm nơi chưa ổn, hoặc mong bổ túc 
chỗ còn sót, nối gót theo lối Y Ngô, tiến chân trên 
đường Lưu Sa. Vượt biển không xa, quyết chí về Trung 
quốc. Từ đời Hán bắt đầu đến nay mở rộng. Nào là: 
Thiên, Viên, Bán, Mãn không thiếu ở hòm châu. Nào là: 
Đốn, Tiệm, Thật, Quyền dẫy đầy trong rương báu. 

Kinh Kim Cang Tam Muội, há chẳng phải là loại 


viên mãn đốn thật hay sao? Nếu chẳng vậy sao dùng 
pháp yếu "vô sanh", trình thần thông làm phương tiện. 
Đại sĩ (Bồ tát) hỏi nhân xuất thế. Tôn giả (Phật) gieo 
quả cứu cánh. Muốn đẹp trừ có trụ có diệt, trước nên 
vô tướng vô sanh. Thấy sanh niệm nơi vọng niệm là 
mờ, khởi thỦy giác nơi bản giác là lợi. Chuyển các tình 
thức vào thức Am Ma La. Quên đầu không đoái thân 
mình, duỗi tay dắt về nơi thật tế. Nếu chấp ngoại trần 
duyên hợp là có, liền bàn chân tánh vốn không và tam 
tướng không quan hệ, tứ thiền làm gì có? Hòa các v] 
thành vô thượng vị, đùa các dòng thành dòng sông bất 
nhị. Xoay chuyển vọng tâm biến kế, tiếp nhập thức Như 
lai tàng, bao gồm hiển bày một tâm. Người nhơn chấp 
mà mê, như Man, Thục giỮ nhau. Người tùy sai mà ngỘ, 
như Lỗ, Tề một lần đối. 

Trẫm xét đức làm chủ cả nước, chăn dắt muôn 
dân, mỗi khi nghĩ đến gian nan, quên mất sớm tối. Việc 
tuy hàng vạn, trộm lúc rảnh rang, chăm việc tiếc giới, 
học càng tăng tiến. Chũ nghĩa còn ngại chưa rành, đêm 
đến canh khuya vẫn còn chăm học. Đã đọc sách Khổng 
TỬ, lại xem kinh nhà Phật, kinh này một phen xem, trăm 
thứ cảm hứng nảy sanh, tìm tòi chỗ thâm áo, ba nhẫn 
chín suy. Gậm nhấm nghĩa vị, thu thập văn hoa, muốn rõ 
lời Phật, để giúp ích phần nào cho kể hậu học. Lạm đem 


cái thấy biết hạn hẹp, hầu mở mang cho đàn vượn ngốc. 
Do đó diễn tả lòng mình, tự làm chú giải. Tìm áo nghĩa 
nơi Long cung, đò lời mầu nơi Thứu lãnh, nhÖ từng giọt 
nƯớc trong nguồn chánh giác, bồi từng hạt bụi trên 
đường chơn như. Phát huy u chí, mở sáng chân tông, 
khiến người vừa xem liền thấy nghĩa rõ ràng. Phá giậu 
phên cố chấp của bọn tà, làm thấy nhóm nghĩa đồ nghi 
thức.Vọng kiến mênh mang, dần biết hướng chầu 
phương Bắc, đường mê chi chít, tạm biết lối chánh về 
Nam. Để làm chỗ nương cho học giả, mới thấy lòng 
trãm không keo xến. Cho nên làm lời tựa. 


NÓI RỘNG 
MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG THƯỢNG 


Bàn Sơn để lời rằng: "Một con đường hướng 
thượng ngàn thánh chẳng truyền, học giả nhọc hình như 
khỉ bắt bóng". Khiến người học các nơi thầy nhằm trên 
đầu đường này tham lấy ý thiền. Thử hỏi các ông, ý 
thiền làm sao tham? Nếu tham được việc ấy, lại như kể 
ngu trên đầu thêm đầu, dưới đuôi thêm đuôi, trong mắt 
thêm bụi, trên thịt thêm bướu. Nói đến thì môi méo 
miệng lệch, nhìn đến thì tròng mắt rơi rớt. Đức Phật 


đứng bên liếc mắt nhìn, Tổ Đạt Ma tựa góc châu mày, 
Mã TỔ treo phất tử, Thù Sơn dấu trúc bề, Triệu Châu 
rách nát vải thô, Vân Môn dẹp bỏ bánh hồ, Đức Sơn 
ném phắt cây gậy, Lâm Tế im hơi. Phật Phật Tổ Tổ đều 
ẩn dấu, người người đều tan mật. Dùi không thể vào, 
kim không thể dung, đầu đồng cũng không thể tiến 
được, trán sát vọt cũng chẳng thủng. LỬa nháng còn 
không đuổi kịp, điện xẹt cũng còn sau đuôi. Tịnh ngỘ thì 
chìm trong làng say, động mê thì đi trên đường sanh tử, 
giả sử được phó chúc trên hội Linh sơn trọn là một 
đường bày vẽ. Thiếu Thất truyền riêng cũng là hang dây 
bò. Mặc dù ông có cơ dường điện chớp, tiếng hét liền 
ngộ, nói thao thao như dòng nước chảy; câu thoại đầu 
liền tiến được, tham qua tham lại, lâu ngày chầy tháng, 
trên miệng tạm có chút ít lưu loát, đâu không khỏi thân 
vẫn Ở trong hang Ổ. 

Này các người! đến trong đây cũng chẳng được 
vƯỢt qua một mức, người học ngã nhào phóng mắt nhìn 
bờ thẳm rất khó bề tiến bước. Hôm nay tôi vì tất cả các 
người, chẳng khỏi vuốt râu trên miệng cọp, bước khỏi 
đầu sào. Chỗ nói gió khua tùng vang, chỖ nín trăng rọi 
đầm trong. Khi đi thì mây bay nước chảy, lúc đứng thì 
non yên núi vững. Lời lời là kế sống đức Thích Ca, câu 
câu vốn gia phong Tổ Đạt Ma. Buông đó thì chữ bát mở 


toang, nắm đó thì một cửa không kể hở. Tại trong hang 
quỷ làm lầu các Di Lặc, ở dưới hắc sơn chẳng khác 
cảnh giới Phổ Hiền. Chốn chốn là đại quang minh tạng, 
cơ cơ đều bất nhị pháp môn. Mặc cho tối đi sáng lại, 
ngại gì mây che trăng khuất. Minh châu trong tay, xanh 
thì rọi xanh, vàng thì rọi vàng, gương sáng trên đài Hồ 
đến hiện Hồ, Hán đến hiện Hán. Đâu quan hệ gì thân 
huyễn trọn là pháp thân. Chẳng nhọc trên đẳnh phóng 
quang, vốn đủ sáu thần thông dụng. Hất nhào cung điện 
Ma vương, lột trần tâm can ngoại đạo. Biến đại địa 
thành thế giới hoàng kim, khuấy trường hà làm tô lạc 
cho người trời, trong lỗ mũi pháp luân thường chuyển, 
dưới chân mày chùa báu hiện tiền. Trên sóng gái đá múa 
diệu bà sa, người gỗ thổi sáo ca khoản đãi. Hoặc gặp 
trường thì đùa cợt, hoặc được chỗ thì mở rộng lòng. 
Hoặc duỗi tay dìu dắt, hoặc quay về núi rừng. Khi lười 
biếng thì ngủ mây gối đá, khi hỨng thú thì vịnh gió 
ngâm trăng. Dạo chơi nơi quán rượu phòng trà, cười đùa 
nơi bờ hoa rặng liễu. Hoa vàng rợp rợp đều là tâm Bát 
nhã, trúc biếc xanh xanh vốn thực lý chân như. Vạch cổ 
hiện bản lai diện mục, đào đất dứt đường hiểm sanh tỬ. 
Xoay đầu ngựa sắt đánh lối về, xổ mũi trâu đất dắt đi 
hành khước. Chẳng cùng muôn pháp làm bạn, ai bảo 
một vật vẫn còn? Phật cũng phi, tâm cũng phi; chơn 


cũng vào, giả cũng vào. Ngoài cửa tam yếu mặc tình hét 
hai làm ba, chữ thập đầu đường tha hồ gọi chín làm 
mười. Sáo không lỗ thổi bản vô sanh, đàn không dây 
khảy bài khoái hoạt (vui sống). Kìa nơi nơi chẳng phải 
tri âm, đây chốn chốn đâu cho nghe lồổm. 

Chỉ một con đường hướng thượng xưa nay làm 
sao nói? Dốt! Lửa này chưa từng đốt miệng. Lắng nghe! 
Lắng nghe! Nếu nghe được lời này thì tai điếc ba ngày, 
nếu chẳng nghe được chạy qua nhanh. Lại trao cho 
chẳng? 

Chốn chốn non xanh nên cột ngựa, 

Nhà nhà có lối thẳng Trường An. 

Trở về dưới nguyệt người ít đến, 

Một ánh trăng soi khắp mọi miền. 


Tư liệu lưu truyền của: Điều Ngự Giác Hoàng 
Dịch nguyên ngỮ: HT. Thích Thanh Từ 
Thiền viện Trúc Lâm Yên TỬ. 


